(trang 1) 

Bien ban trinh bay 

Nguyen quan: Nha so 198 (Xom) Hongu, (Phuang) Hongu, (Thi xa) Tanabe, (Tinh) 

Wakayama. 

Nai thuang tru: Nha so 778/72, (Phuong) Mukaihara 2 chome, (Thi xa) Higashi-Yamato, 

(Thu do) Tokyo. 

Nghe nghiep: Khong nghe 

Mmpm 

Ho va ten: TAKASU Kunio 
Sinh ngay 28 thang 11 nam Sho-wa thu 17 (1942) (65 tuoi) 

Ngay 11 thang 6 nam Hei-sei thu 20 (2008), dieu tra vien chung toi da tien hanh 
cuoc dieu tra doi voi ngudi neu tren ve vu an kha nghi vi pham luat thue thu nhap doanh 
nghiep tai tru so Vien Cong to Dia phuong Tokyo. Truoc khi bat dau vao cong viec dieu 
tra, chung toi da cho ngudi kha nghi neu tren biet rang khong can trinh bay nhung dieu 
trai voi y muon cua ban than minh. Ket qua, chung toi da duoc ngudi kha nghi neu tren 
trinh bay mot each tu nguyen nhu sau: 

Ngay 29 thang 8 nam Heisei thu 18 (2005), toi da dua tien mat 220,000 do 
la My cho mot can bo cong chuc la ong Si, luc bay gio la Giam doc cua mot Ban 
quan ly du an (PMU) tai Thanh Pho Ho Chi Minh - Viet Nam theo de nghi cua 
Cong ty Co phan Pacific Consultants International Nhat Ban (duoi day gpi tat la 
CtyPCI). 

So tien nay la tien hoi 16 de dugc Giam doc Si tao dieu kien, giiip do Cty 
PCI ve cac du an ma PMU c6 quyen to chuc tuyen chon nha thau. 

Khoang ngay 11 thang 8 nam Heisei thu 18 (2006), Khi toi c6 viec den Cty 
PCI, toi muon hoi tham ong TAG A Masayoshi, luc bay gio la Giam doc dieu 
hanh cao cap [SENIOR MANAGING DIRECTOR] kiem Truong Bo mon tiep thi 
[Chief - Division of Sales Management], ghe phong lam viec cua Truong Bo mon 
tiep thi o tang 9 toa nha tru so chinh cua Cty PCI. Khi toi den phong Truong Bo 
mon tiep thi, trong phong c6 ong Taga va ong OTSUKA Hikoroku, luc bay gio la 
Thanh vien Ban Giam doc kiem Truong Bo mon tuan thu dao due kinh doanh 
[Chief - Division of Compliance], (trang 2) Khi ho thay toi dung o ben ngoai 
phong, ho mdi toi vao va noi rang: 

Ong Takasu se nghi viec Cty BIC vao cuoi thang 9 nay phai khong? Truoc 
khi ong ve huu, ong c6 the giiip Cty PCI Ian cuoi ciing dugc hay khong? 

Tiep do, ong Taga noi rang: 

Ong CO the di Thanh Pho Ho Chi Minh dugc khong? Toi nho ong dua tien 
cho PMU. So tien thi chung toi se chuan bi tai cho. Chung toi chi nhd ong dua 
tien qua ban tay ong ma thoi. Chung toi can su giiip do cua ong... 



PMU la ca quan c6 nhiem vu to chuc tuyen chon nha thau cua du an tren dia 
ban Thanh Pho Ho Chi Minh. Viec dua tien cho PMU c6 nghia la dua tien hoi 16 
cho can bo cong chuc cam dau PMU, la Giam doc Si. 

Toi da tung la ngudi trong cuoc ma nhan loi Cty PCI dua tien hoi 16 cho 
Giam d6c Si mot vai Ian de dugc Giam d6c Si tao dieu kien, giiip do Cty PCI ve 
du an ma PMU to chuc tuyen chon nha thau. 

Cho nen, ngay 11 thang 8 nam Heisei thu 18 (2005), khi hai ong Taga va 
Otsuka hoi toi rang: 

Nho ong dua tien cho PMU 

toi da hieu ngay, la hai ong nho toi giiip viec mai 16 doi voi Giam d6c Si. 
(trnag 3) Toi thuyet minh them ve cai ma ong Otsuka goi la "giup Cty PCI Ian 
cuoi ciing". Toi tung giu chuc dai dien cua Cty BIC, mot cong ty ao (cong ty tren 
giay) do Cty PCI thanh lap de gay quy den trong tai khoan ngan hang cua Cty 
BIC nham phuc vu cung cap v6n cho viec mai 16 cua Cty PCI, va toi chinh la 
nguoi thu quy den do. Toi da c6 y dinh nghi viec quan ly quy den nay vao thang 9 
nam Heisei thu 18 (2006) va lanh dao Cty PCI da dong y roi. Tuy nhien, truoc khi 
nghi viec, Cty PCI can su giiip do cua toi mot Ian nua, nen ong Otsuka moi diing 
tu "giup Cty PCI Ian cuoi ciing" c6 nghia la nho toi giiip Cty PCI mot Ian nua lam 
tiep tay dua tien hoi 16. 

Toi da mang on Cty nen muon den on Ian cuoi ciing va nhan loi doi voi ong 
Taga, toi tra loi rang: 

Toi nhan loi ong. 

va toi dong y lam tiep tay dua tien hoi 16 cho Giam doc Si. 

Sau do, toi lien he voi ong KONO Tatsuhiko, la nhan vien cua ong 
SAKASHITA Haruo, luc bay gio la phu trach quan ly du an (project manager) 
cua du an Dai 16 Dong Tay - Thanh Pho Ho Chi Minh. Toi sang Thanh Pho Ho 
Chi Minh vao cuoi thang do, gap ong Kono va ong FUKUSHIMA Tomoyuki va 
duoc hai ong giao s6 tien mat 220,000 do la My va dua so tien do cho Giam doc 

sr./ 



